2 


Những người “Mẹ” bị bó 
quên! 


Huyền Băng 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Những người “Mẹ” bị bỏ quên! 








Huyền Băng 
Những người “Mẹ” bị bỏ quên! 
Nhân ngày 8 tháng 3 lại nói về phụ nữ. 


“Văn 


Một số người đến ngày 8 tháng 3 người ta quan tâm đến 
phụ nữ hơn, chăm chút đến phụ nữ hơn nhất là những người 
phụ nữ bên cạnh mình; như mẹ, vợ, người yêu ... với những 
cử chỉ tế nhị hơn, những ưu quyền được đặt ra mang ý nghĩa 
vuốt ve hơn. Cũng là hạnh phúc... ! 


Ở đây tôi muốn đề cập đến một loại mà nằm ngoài ba tiêu 
chuẩn trên ... 


Trong hoàn cảnh gia đình Việt Nam, một lối sống bắt đầu 


bằng khung cảnh tứ đại đồng đường, sau đó theo phát triển 
xã hội, phạm vi nhà cửa ngày một thu hẹp, có thể không 
còn là tứ đại nữa nhưng chắc chắn cũng còn tam đại ..., nhị 
đại ...Và điều mà tôi muốn nói đến ở đây là vai trò của 
những người cô, người dì. 


Quanh tôi có rất nhiều những người dì, người cô suốt đời hy 
sinh cho cháu, nếu người mẹ chỉ lo cho một hai đứa con của 
mình thì có những người cô, người dì suốt đời lo cho cháu; 
hết cháu kêu cô rồi lại cháu kêu dì, hết con đứa em này lại 
đến con đứa em khác sự hy sinh của họ là dài dẳng nhưng ai 
là người sẽ quan tâm đến họ đây nếu như họ không lập gia 
đình! Vì những đứa trẻ mà họ chăm sóc không phải là con 
đẻ của họ. 


Một cô gái trẻ tuổi 25, người chị dâu của cô sinh con xong 
thì bệnh nặng, không thể nuôi dưỡng con mình. Cô gái trẻ 
đã ôm đứa cháu còn đỏ lắm lói về nuôi. Cô ta chăm sóc đứa 
bé bằng tất cả khả năng thiên phú mà thượng đế giành cho 
phụ nữ. Đứa bé được tưng tiu chăm sóc một cách rất kỷ 
lưỡng. Những nồi nước sôi được đun bằng củi mỗi ngày để 
tắm cháu vào giai đoạn khó khăn của đất nước (điện đóm 
thiếu thốn), với những đồng bạc vụn vặt của mình, cô gái đã 
không tiếc rẻ để ảm cháu đến bệnh viện những lúc nó cảm 
sốt, ốm đau. Người mẹ của đứa bé sau khi bình phục, lại có 
thêm con mọn, và người cô lại tiếp tục hoạn dưỡng đứa 
cháu như con mình, nhưng phải là con. Vì nếu như đến cô 
nhi viện, xin một đứa con thì nó chính là con mình dù là con 


nuôi. Nhưng đây là cháu, cô gái không thể nói với anh chị 
mình rằng, tôi cực khổ nuôi nó, hãy để tôi đứng khai sinh 
cho nó! Thời gian trôi qua, đứa bé lớn lên và trưởng thành, 
đứa bé vẫn là đứa bé có cha mẹ, nhưng luôn sống bên cô 
với sự chăm lo của cô từ việc ăn uống đến học hành. .. Thời 
gian trôi qua, cô gái trẻ đã đứng tuổi, vẫn sống trong mái 
nhà đó, cậu em trai kế lập gia đình, vợ lại sinh con, cô ta lại 
tiếp tục nuôi nấng chăm sóc những đứa cháu cùng sống 
chung với mình. Ba mẹ những đứa trẻ đi làm, cô gái lại 
chăm sóc cháu với thời gian rãnh rổi mình có, và đương 
nhiên sự chăm sóc này là sự chăm sóc của người cô, người 
dì đối với cháu, trong xã hội VN không có vấn đề trả công 
cho việc chăm sóc như thế. Cô gái đã dạy chúng học, đã uốn 
nắn chúng từng cách đi, cách ăn, cách nói, Những đứa bé đó 
lại lớn lên, thoát khỏi cái tuổi cần chăm chút, chúng lại quay 
quần bên vòng tay của cha mẹ chúng. Và lại đến những đứa 
em khác, những đứa cháu khác... Cuộc sống của cô gái này 
ngoài công việc kiếm sống riêng mình, cô lại quay quần bên 
việc chăm lo cho những đứa cháu của mình. Những hình ảnh 
như thế không hiếm trong xã hội Việt Nam chúng ta. 


Có những người mẹ rất yêu con, sẵn sàng hy sinh cho con 
mình tất cả, ngay cả mạng sống. Nhưng cũng có những bà 
mẹ hời hợt, sẵn sàng vứt bỏ con mình khi có cảm giác vướng 
bận. Và đến một lúc nào đó, cảm thấy con mình là một mối 
lợi cho mình thì lại muốn dùng quyền làm mẹ để mang nó 
về lại với mình. Cái tình mẫu tử do nuôi nấng nảy sinh ra đã 
không được bảo vệ khi người mẹ nuôi nầy không đòi hỏi 


quyền làm mẹ trên pháp lý. Hoặc sự hy sinh chăm sóc cho 
những đứa cháu ngày còn thơ bé đã không được cha mẹ 
chúng nhắc đến. Chúng đã không biết được tác nhân bên 
cạnh sự trưởng thành tương đối hoàn hảo của chúng. Nhân 
ngày quốc tế phụ nữ, chúng chỉ nghĩ đến người mẹ của 
chúng, người yêu của chúng mà quên đi người cô, người dì 
đã từng cả đời chăm sóc một đàn con mà không phải là con. 


Những nữ tu, cả đời chăm sóc trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, 
bệnh hoạn. Những đứa trẻ đòi hỏi nhiều cố gắng từ người 
chăm sóc hơn trẻ bình thường. Nếu không có sự tận tụy, sự 
hy sinh cao cả của họ, rất nhiều và rất nhiều những đứa trẻ 
đã không thể lớn lên, hoặc tồn tại trong một môi trường tốt 
đẹp. 


Do đó, nói đến ngày quốc tế phụ nữ, xã hội ngoài việc đề 
cập đến những bà mẹ, bà vợ, cũng không nên quên những 
phụ nữ vĩ đại hơn, đã sống và hy sinh âm thầm trong vai trò 
phụ nữ nhưng ngoài trách nhiệm của mình và không đổi lấy 
cái gì! 


Những đứa trẻ đã từng được hoạn dưỡng bởi cô dì, hãy nói 
tiếng cám ơn, với chút lòng trân trọng về sự hy sinh mà 
không phải ai cũng có thể làm được. Xã hội hãy nói tiếng 
cảm ơn với những nữ tu, hay những người đã hy sinh cả đời 
mình trong thiên chức phụ nữ để dưỡng giáo những đứa trẻ 


cơ nhở nên người, bớt gánh nặng cho xã hội. Chúng ta hãy 
nhìn quanh đây đó, và có nghĩa cử trân trọng với người phụ 
nữ tốt lành nào mà chúng ta quen biết, để họ được an ủi hơn 
vì công việc tử tế của họ vẫn được mọi người biết đến. 


Một vài ý tưởng nhân ngày Phụ Nữ 8 tháng 03 năm 2007 


Huyền Băng 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 
vào ngày: 27 tháng 7 năm 2007 


